5 nguyên tắc chọn lựa lốp xe ôtô tài xế mới 
cân biết 

Lốp xe ôtô được xem là bộ phận rất dễ bị mòn dù cho trong quá trình chúng 
ta sử dụng bạn có cẩn thận bảo quản nó cỡ nào. Lốp xe cũng là bộ phận đặc 


biệt được chú ý vì nó giúp đảm bảo an toàn cho cả hành khách và xe trong 
khi vận hành. Vấn đề chọn lựa 1 lốp xe dựa vào 4 tiêu chí chủ yếu sau đây. 


1. Lựa chọn lốp xe nhằm đảm bảo khả năng xevận hành êm ái 


Đối với những mẫu ôtô sở hữu vành nhỏ thì xe càng có độ ồn thấp hơn so với 
những mẫu xe có vành lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do độ dày của lốp xe 
càng lớn thì phần diện tích cao su tiếp xúc với mặt đường sẽ càng nhiều, do 
đó điều này ảnh hưởng trực tiếp tới độ ồn của xe. 


Loại lốp xe ôtô tốt nhất đó là loại lốp xe sở hữu độ ồn thấp khi xe vận hành. 
Do đó, bạn nên chọn loại lốp có bề ngang càng nhỏ sẽ càng tốt. 


*** Xem video đánh giá Chevrolet trailblazer mới: 


https://www.voutube.com/watch2v=oxAI8RD91KC 


2. Chọn lốp xe phù hợp với điều kiện sử dụng 


Một trong những nguyên nhân gây giảm tuổi thọ của lốp ôtô đó là do điều 
kiện sử dụng, trong đó tiêu chí địa hình di chuyển được xem là yếu tố quan 
trọng nhất. Vì vậy mà việc lựa loại lốp xe tốt bạn cần chú ý tới vấn để này, 
trường hợp xe của bạn chỉ sử dụng để di chuyển trong thành phố thì yêu cầu 
đối với lốp ôtô đó là phải đảm bảo cự ly phanh nhỏ, cần chịu được áp lực 
trượt, có tuổi thọ cao, ... Ngược lại, nếu là những xe chạy đường dài thường 
xuyên chạy trên đường cao tốc, chúng ta cần ưu tiên chọn loại lốp xe có độ 
bám đường lớn, thông số cự ly hãm nhỏ nhất ngay cả khi điều kiện mặt 
đường trơn trượt, giúp đảm bảo độ rung và độ ồn nhỏ nhất. 


*** Thủ tục Mua ôtô trả góp lãi suất thấp nhất 


3. Kích cỡ lốp 


Để có thể tìm mua được loại lốp tốt cho xe ôtô của bạn thì nhất định bạn 
phải nắm rõ kích thước lốp mà chiếc xe đang sử dụng. Khi bạn muốn thay 
đổi kích cỡ lốp, chúng ta có thể tham khảo những thông số từ phía nhà sản 
xuất và cần đề phòng trước các ảnh hưởng nhỏ có thể xảy ra. Tốt nhất là 
bạn hãy mang xe tới gara ô tô để tham khảo ý kiến của những người nhiều 
chuyên mồn. 


„se <XX 


=2, ⁄ 
.á< >> 22 - L 
^z se... L4 9) I7 F2 : 
SG 22524 8šc” 20a) 29//10921A04172 2.7 /-.- 2-2. 


4. Đặc điểm của lốp xe tốt 

Hiện nay trên thị trường ôtô có bày bán rất nhiều sản phẩm lốp xe ôtô của 
rất nhiều thương hiệu sản xuất lốp uy tín. Với mỗi dòng xe sẽ sở hữu loại lốp 
riêng biệt, có những tính năng và ưu điểm phù hợp. Tuy nhiên để chúng ta 
có thể tìm cũng như đưa ra đánh giá về loại lốp ô tô nào tốt thì bắt buộc bạn 
phải chú ý đến những đặc điểm chính như sau: 

+ Phần tải trọng lốp cho phép ôtô có thể chở đầy. 

+ Thông số khoảng cách dừng khi xe đạp phanh để dừng. 

+ Vấn đề tuổi thọ kéo dài. 

+ Lốp xe có thể sử dụng bình thường trong những trường hợp bị thủng. 

Đó là những tiêu chí căn bản để chúng ta có thể chọn lựa lốp xe ô tô tốt, phụ 
thuộc vào dòng xe và điều kiện sử dụng mà chúng ta có thể chọn những sản 


phẩm tốt nhất. 


**+* Cập nhật tin tức mỗi ngày tại trang https://dailyxe.com.vn/ 


Vấn đề lốp ô tô dự phòng - Thay thế tạm thời hay vẫn tiếp tục 
dùng? 


Nhiều người chạy xe đường dài và bị tình trạng xe xịt lốp nên buộc phải sử 
dụng lốp dự phòng để có thể thay thế. Nhưng thay vì sử dụng lốp dự phòng 
thì nhiều người đã sử dụng loại lốp này để có thể chạy xe với quãng đường 

dài hơn so với các hướng dẫn sử dụng từ phía đơn vị nhà sản xuất. Lốp ô tô 
dự phòng, thay tạm thời hay tiếp tục sử dụng? 


Khi dùng chiếc lốp xe tạm thời này để di chuyển dài hơn so với điều khuyến 
cáo của nhà sản xuất sẽ là nguyên nhân gây ra một loạt các vấn đề 


Do lốp xe dự phòng được sử dụng một cách không thường xuyên nên nhiều 
nhà sản xuất ôtô đã sử dụng loại lốp hẹp, thiết kế nhỏ gọn để giúp tiết kiệm 
không gian và trọng lượng. Vì thế, lốp xe dự phòng là bí quyết giúp bạn khi 
lốp xe chính bị thủng, tuy nhiên nếu bạn sử dụng chiếc lốp xe tạm thời này 
dài hơn so với khuyến cáo từ nhà sản xuất sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. 


Đầu tiên, bộ phận lốp dự phòng hoàn toàn không bền như lốp bình thường. 
Yếu tố sức mạnh thực sự của lốp xe thường xuất phát từ lớp thép và 
polyester phía dưới lớp cao su và lốp dự phòng sở hữu các lớp này ít hơn lốp 
xe thông thường. Do lốp dự phòng vì cần phải tiết kiệm không gian nên chỉ 
chứa một nửa số lớp thép và polyester so với loại lốp thường. Vì điều này 
hạn chế rất nhiều khả năng chống thủng cũng như khả năng vào cua. 


Bên cạnh đó, lốp xe dự phòng thường hẹp hơn và sở hữu mặt tiếp xúc đường 
nhỏ hơn. Chính điều này đã làm giảm độ bám đường, làm tăng khoảng cách 
phanh cũng như có khả năng không thể đoán trước được việc xử lý trong 
tình trạng khẩn cấp. Điều đó cũng có nghĩa là phanh ABS và điều khiển 
chống trượt sẽ không hiệu quả trong việc giúp chúng ta thoát khỏi nguy 
hiểm. 


Bên cạnh đó, lốp xe dự phòng cũng có khả năng chịu tải một cách kém hơn. 
Khi bạn sử dụng lâu dài lốp xe dự phòng sẽ gây ra một vấn đề cơ khí nghiêm 
trọng, thiết kế lốp xe có đường kính nhỏ hơn sẽ khiến bộ vi sai chịu phải áp 
lực nặng nề hơn. 


b5 — 


Bộ vi sai sở hữu chức năng khá phức tạp. Nó thực hiện truyền lực động cơ 
đến các bánh từ hộp số, ngoài ra nó còn điều khiển các bánh xe bên trái và 
bên phải chuyển động tại các tốc độ khác nhau. Và điều này là cần thiết khi 
xe cần vào khúc cua. Ở trong một đoạn rẽ, phần con đường của bánh xe bên 
trong là ngắn hơn so với những bánh xe bên ngoài, điều này có nghĩa là 
chúng sẽ quay ở tốc độ khác nhau. Khi chúng ta đang lái xe trên một đường 
thẳng, lúc này bộ vi sai không cần hoạt động và cũng ít hao mòn bánh răng 
và vòng bi. Nhưng do lốp dự phòng nhỏ hơn so với bánh xe đối lập trên cùng 
một trục, vì thế phải quay nhanh hơn để có thể theo kịp với tốc độ của xe, 
điều này giúp cho bộ vi sai phải hoạt động để có thể điều khiển lực truyền 
tới bánh dự phòng. 


Khi bạn sử dụng lốp dự phòng quá lâu, sẽ làm cho dầu mỡ bôi trơn bộ vi sai 
bắt đầu kém, khiến cho bánh răng cùng các tấm ly hợp nhanh mòn. Do tất 
cả những lý do này mà nhiều nhà sản xuất thường đề nghị giữ tốc độ dưới 
80km/h và cần dùng lốp dự phòng dưới mức khuyến cáo. 


